C&G Architects 

OFM UU*««>iO T1VU NOi^M rTt*c oitT 


Bièt thu" trèn thàc cùa Kìèn trùc sn Frank Lloyd Wright 

January 22, 2020 
Created by C&G Architecs 

Bìèt thir trèn thàc cùa Kièn trùc su thièn tài Frank Lloyd Wright là mot kièt tàc kièn trùc. Dirffc xày dmig tìr nàm 1936 —1939, càch dày dà hffn 84 nàm, còng trình này vàn tòn tai và dà co 
hffn 50 trièu lirfft khàch ghè thàm và trài nghièm tù khi nò dirffc mà cùa cho cong dòng. Tuy nhièn, vàn còn nhièu thòng tin khàc mà mgi ngwòi chua bièt rò vè Bièt thir trèn thàc. 


Sff lu’O’c vè kièn trùc su* Frank Lloyd Wright voi còng trình Bièt thn trèn thàc. 

Frank Lincoln Wright (1867-1959) sinh ra tai mot thi tràn nòng nghiep ò Richland Center, bang Wisconsin, My vào ngày 8 thàng 6 nàm 1867, chi vùa 2 nàm 
sau khi kèt thùc cuòc Nòi chièn My. Cha là William Carey Wright (1825-1904) là thày day nhac, soan nhac và muc su Baptist (Baptist minister), và me Anna 
Lloyd Jones (1838-1923) là giào vièn. 

Nàm 1876, bà Anna Wright ghè thàm Hòi cho thuong mai tai thành phò Philadelphia. Lùc trò vè nhà mang theo mòn quà Froebel, mòt loai trò choi khòi xèp hinh 
duqc sàng chè bòi nhà giào duc Friedrich Wilhelm August Fròbel, nguòi Dùc. Frank Lloyd Wright dà ràt thich trò choi tò hqp da dang dè hinh thành càc tò hqp 
khòng gian ba chièu. Sau này, òng Wright dà vièt trong hòi ki cùa minh vè ành huòng cùa trò choi dò tòi quan dièm sòng và thièt kè cùa òng. Ràt nhièu còng 
trinh cùa Wright nòi tièng do khòi hinh hqc dàc trung mà nò bièu hièn. 

Nàm 1886, Frank Lincoln Wright dàng ky hqc tai Dai hqc Wisconsin ò Madison là mòt sinh vièn dàc bièt. Nhà truòng dà khòng cò khòa hqc kièn trùc, vi vày 
òng Wright theo hqc ngành ky su dàn su chi trong hai khòa hqc. 

Nàm 1887, ròi khòi bang Chicago, Frank Lloyd Wright làm vièc cho vàn phòng còng ty kièn trùc su Joseph Lyman Silsbee, mòt nguòi ban gia dinh. Kièn trùc 
su Silsbee chuyèn vè phong càch Victorian Gothic và Queen Anne. Sau hon mòt nàm làm vièc, Wright dà cò co hòi tham gia vào còng ty kièn trùc nòi tièng 
Adler và Sullivan. Còng ty duqc quàn ly bòi Dankmar Adler (1844-1900) và Louis Henry Sullivan (1856-1924). Tai dày, òng Wright dà cò nhùng thàng tièn 
trong còng vièc dàn dàt nhòm thièt kè và hqa vièn kièn trùc cho càc du àn nhà dàn dung, và nhò dèn kièn trùc su Sullivan nhu là mòt nguòi thày chi dàn, vi kièn 
trùc su duy nhàt cò còng trinh duqc òng Wright ca ngqi. 

Nàm 1893, òng Wright khòng làm vièc tai còng ty Adler & Sullivan nùa và mò mòt xuòng thièt kè cho rièng minh. 

Nàm 1932, òng Wright xuàt bàn cuòn "An Autobiography". Mòt cuòn tu truyèn nòi vè cuòc dòi dày sòng giò, kich tinh và mòt làp luàn dày thuyèt phuc vè kièn 
trùc hùu co. Mòt sò nguòi theo hqc nghè tai truòng Taliesin, trong dò cò Edgar Kaufmann, jr. (chàu trai cùa òng Kasfmanns), dà bi thuyèt phuc bòi cuòn sàch 
này dè ròi theo hqc òng Wright. 

Nàm 1934, Edgar jr. bàt dàu hqc vièc tai vàn phòng Wright’s Taliesin Fellowship ò Spring Green, bang Wisconsin. Ngày 15 thàng 10, vq chòng òng Edgar và 
Liliane Kaufmann ghè thàm nguòi con trai. Nhàn tièn hq dè nghi òng Wright lèn thièt kè cho ngòi nhà nghi duòng mà hq sò hùu trong khu bàt dòng sàn bao 
quanh thàc nuòc tèn gqi Bear Run, bang Pennsylvania. 

Nàm 1936, bàn vè Bièt thu duqc xong. Còng vièc xày dung duqc bàt dàu. Vièc dàu tièn là dò mòng. Còng vièc tièp theo là dò sàn mài chia cùa phòng khàch 
duoc thuc hièn..v.v.. 



Bièt thu trèn thàc cùa Kièn trùc su Frank Lloyd Wright. Photo: https://fallingwater.org 


Nàm 1939, bièt thir trèn thàc Bear Run duqc hoàn thièn. Lùc ày, nhà khoa hqc vT dai Albert Einstein quay vè bang Pennsylvania cho mòt cuòc hqp vòi càc lành 
dao Do Thài dè tim phuong àn giùp dò nhùng nguòi Do Thài thoàt khòi nguy hièm tai nuòc Dùc. Cuòc hqp này dà khòng còng bò trèn bào chi hay nhùng thu 
chia sè tòi còng dòng. Cùng dang ò tai Pittsburgh, gia dình nhà Kaufmann dà mòi òng Einstein ghè thàm Bièt thu. 


Nàm 1940, cuòc trièn làm "Frank Lloyd Wright: American Architect" duqc tò chùc tai MoMA, mòt vièn bào tàng nghè thuàt hièn dai nàm tai Midtown Manhattan, 
Thành phò New York. 


Bièt thu’ trèn thàc Bear Run thuoc cao nguyèn Laurel ò dày nùi Allegheny, tièu bang Pennsylvania, nu’ò’c My. 









Quan hè dòi tàc giùa Edgar Kaufmann và Frank Lloyd Wright ràt khàng khit. Ho xày dvmg dua trèn su tòn trong và chia sè dòng càm vè nhijng y tuòng moi và 
nhùng thàch thùc còng vièc. Qua su gioi thièu cùa chàu trai Edgar, nguòi dà theo hoc nghè voi kièn trùc su Wright tai Taliesin, òng Kaufmann bi thu hùt bòi 
hình ành vi kièn trùc su thièn tài dà 67 tuòi, nguòi dugc cho là dang ò trong hoàng hòn cùa su nghièp. Sau khi nhàn nhièm vu thièt kè dugc giao tai vàn phòng 
trèn tàng 10 cùa tòa nhà Kaufmann, òng Wright dà dèn Pittsburgh, và sau dò ghè qua thàc nuòc Bear Run trong thàng 12 nàm 1934. 

Tinh yèu cùa òng Kasfmanns dòi vòi thàc nuòc Bear Run dà truyèn eàm hung eho kièn trùe su Wright tuòng tugng ra mòt thièt kè khàe vòi mong dgi vè noi ò 
mà òng Kasfmann nghT ràng minh cò thè dugc ngàm nhin và tàn huòng thàc nuòc tù xa. Thay vào dò, òng Wright lai thièt kè dàt càn bièt thu truc tièp lèn trèn 
thàc nuòc. Dò là mòt dòng thài tào bao cho phèp gia dinh òng Kaufmann khòng chi dcm giàn là ngàm nhin thièn nhièn, mà còn thuc su sòng ò giùa thièn nhièn 
và ngay trèn thàc nuòc. 


Kièn trùc su Frank Llovd Wright dà chgn mòt vi tri thàc nuòc dep nhàt và dinh vi xày dung Bièt thu. Cò lè chi là vò tình, òng Wright dà thè hièn dugc nhùng 
tò chàt nghè thuàt cùa minh, dugc rèn luyèn qua nhùng kinh nghièm và dugc trao co hòi dè gàn kèt con nguòi vòi thièn nhièn. Khàch hàng cùa Kièn trùc su 
Wright ràt mò lòng vòi y tuòng mòi này. Vièc thùc dày phàt trièn thièt kè Bièt thu hièn dai cùa Ban quàn ly vàn phòng tòa nhà Kaufmann dà gày nhièu àp luc 
òng Wright. Tuy nhièn mòi quan hè kièn trùc su - khàch hàng dàc bièt này dà giùp òng Wright tao ra mòt thièt kè dòc dào hcm so vòi càc kièn trùc su My duong 
dai vào thòi dièm dò. 



Kièn trùc su Frank Lloyd Wright. 

Bàn thièt kè cho càn Bièt thu, theo nhièu nhàn vièn thièt kè tai vàn phòng dà nòi ràng hg gàp khò khàn vi òng Wright thuòng xuyèn phàn nàn vè tièn dò bàn vè. 
Xèt vè eo bàn, bò bàn vè cùa bièt thu dugc vè dàu tièn gòm màt bàng càc tàng, phòi cành và màt càt cùng là bò cuòi cùng. Truòc dò chi trong vài giò, càc duòng 
thàng và gòc canh cùa Bièt thu che làn dòng nuòe chày xièt dugc thè hièn qua tài nàng vè bùt chi cùa Kièn trùc su Wright dà làm khàch hàng Kaufmann ngac 
nhièn khi hg ghè thàm vàn phòng dè kièm tra tièn dò thièt kè. Tèn ggi “Fallingwater” cùng dugc duyèt qua ky tu vièt tay ngay phia duòi mòi trang bàn vè. 

Mòt phièn bàn thu nhò cùa "kièn trùc hùu co" (organic architecture), thièt kè cùa Bièt thu trèn thàc nuòc bièu tugng cho su hòa hgp giùa thièn nhièn và con 
nguòi. Thòng qua càch thièt kè cò tinh toàn tuong thich vòi khung cành thièn nhièn vòn cò, ngòi bièt thu cùng vòi càc mòn dò nòi thàt, và cành quan xung quanh 
trò thành nhùng phàn kèt nòi vòi nhau trong mòt bàn thièt kè dòng nhàt. 

Mòt nàm sau, vièc thi còng buòc dàu dugc thuc hièn. Màt 3 nàm tièp theo dè thi còng và sùa chùa, thàng 10 nàm 1937 Fallingwater mòi chinh thùc dugc bàn 
giao dè ò. Trong nhùng dip cuòi tuàn, gia dinh Kaufmann thuòng ò tai Bièt thu này dè nghi ngoi và mòi ban bè ghè thàm dè tham gia nhùng buòi sàn bàn ngoài 
rùng, tàm nuòc suòi hay cò nhùng buòi tièc àn uòng ngoài tròi. 

Trài qua nhièu thàp ky, Bièt thu trèn thàc Bear Run chi là mòt ngòi nhà sò hùu cà nhàn và chi dugc khàch mòi bièt dèn. Ngoài ra, nò cùng giùp danh tièng cùa 
Kièn trùc su Wright lùng lày trong giòi kièn trùc trong nhùng nàm 1940 dèn 1950. Trong nàm 1952, sau cài chèt cùa bà chù nhà Liliane Kaufmann, òng Edgar 
Kaufmann và nguòi eon trai dà trao dòi ràt nhièu vè tuong lai cùa càn Bièt thu này. Hg dà thòng nhàt ràng Bièt thu và mièng dàt xung quanh nèn dành cho còng 
dòng. Ba nàm sau dò, nguòi anh lòn trong gia dình cùng màt, chuyèn phàn tràch nhièm bào duòng càn bièt thu cho nguòi em Edgar jr., nguòi eò xu huòng xem 
Bièt thu này là tài nguyèn eùa eòng dòng. Sau khi ehuyèn dèn thành phò New York, noi mà òng Edgar jr. day tai truòng dai hgc Columbia, dà khòng thuòng dèn 
càn nhà này nùa. 

Ngày 29 thàng 10 nàm 1963, trong mòt buòi Lè còng hièn còng dòng, òng Edgar Kaufmann jr. dà ùy quyèn cho Hòi Khu bào tòn Tày Pennsylvania gìn giù 
Fallingwater và khu vuc xung quanh. Trong buòi lè, òng Edgar khòng chi vinh danh nguòi cha cùa mình, mà còn mò mòt lòi rièng dè càn Bièt thu trèn thàc trò 
thành mòt trung tàm vàn hòa còng dòng xà hòi. 

Bièt thu trèn thàc (Fallingwater) dà mò eho khàch tham quan vào nàm 1964 và tièp dòn dugc 29.792 lugt khàch xem trong dgt dàu tièn. Tù dò sò lugng ngày 
càng tàng lèn, sò lugng khàch mòi nàm vugt quà 180.000 lugt nguòi ghè thàm ngòi nhà nghi duòng cùa Kaufmann. Vòi tinh càn trgng, Edgar Kaufmann thuòng 
xuyèn ghè thàm Bièt thu và dà dua ra càc phuong àn chuyèn thành nhà bào tàng và dà tièp tuc phuc vu nhu mòt nhà tu vàn cho càc nhàn vièn tai dày dèn cuòi 
dòi nàm 1989. 

Trong nàm 1976, Biet thu’ trèn thàc hay Fallin^water dà trò thành mòt tugng dài lich sù quòc gia. Nàm 2000, nò dà dugc ggi tèn Kho bàu Khòi thinh vugng 
chung (Commonwealth Treasure) bòi Ùy ban Bào tàng và Lieh sù Pennsylvania. Nàm 2015, Bièt thu trèn thàe vòi 9 tòa nhà khàe thièt kè bòi kièn trùe su Wright 
dà dugc xuòng tèn trong danh sàch Di sàn Thè giòi cùa Tò chùc Giào duc, Khoa hgc và Vàn hòa Lièn Hgp Quòc (UNESCO). 

Biet thir trèn thàc - Mot tàc phàm kièn trùc vuot thòi gian 

Vào thòi dièm xày dung, ngòi nhà tri già khoàng 155.000USD (bao gòm 22.000USD cho phàn trang tri nòi thàt và 8.000USD cho chi phi thièt kè). Theo thòi già 
nàm 2010, già tri uòc tinh cho Fallingwater vào khoàng 2,4 ti USD. 


Càu trùc chinh cùa toàn bò ngòi nhà là hè thòng bè dò ban còng (cantilever) bàng bètòng còt thèp. Vòi hè thòng này, Wright và nhòm còng su dà sù dung phuong 
phàp dào ngugc dàm hoàn toàn dè tao nèn nhà cùa tàng trèn cùng là tràn nhà cùa tàng bèn duòi. Phàn sàn nhà cùa tàng bèn duòi dugc gia cò thèm bàng gàp dòi 
lugng thèp bình thuòng. Sò thèp tàng cuòng này khòng chi làm tàng trgng cho sàn nhà mà còn giùp lòp bètòng vòn thuòng khòng thè làp dày dàn mòng bètòng 
khièn sàn nhà yèu di, dugc gàn kèt chàt nhau hon. 











Toàn bò vàt dung trang tri nòi thàt trong nhà dèu là nhùng sàn phàm cao càp, nèn dù dà trài qua hcm 8 thàp nièn nhung tàt cà duòng nhu vàn còn ràt moi. Khòng 
chi thè, màu sàc và càch bài tri cùa kièn trùc su bàc thày Wright nhu “di tàt dòn dàu” vòi trào luu hièn dai, nèn nèu khòng duqc bièt truòc thi khò lòng phàn bièt 
chinh xàc thòi dièm xày dvmg ngòi nhà. 


Nguòn tham khào: 

https://fallingwater.org - Designing Fallingwater 

https://www.biography.com - Frank Lloyd Wright Biography (1867-1959) 
http://mythuat.proboards.com - Fallingwater: Kièt tàc vuqt thòi gian 


C&G Architects 

Còng tv thièt kè và thi còng nòi thàt 

Website: https://cgarchitects.vn 


ABOUT 


Còng ty thiet kè và thi còng nòi thàt C&G Architecs là mòt doanh nghièp trong I Tnh vuc thièt kè và thi còng nòi thàt nhà ò và vàn phòng tai Vièt Nam. Dòi 
ngù thièt kè cùa chùng tòi cò dam mè, nhièt huyèt, và tàn tàm trong còng vièc và dòi ngù thi còng lành nghè, nhièu nàm kinh nghièm thuc hièn duqc nhùng còng 
trinh chàt luqng tòt nhàt. 


RECENT POSTS 

• Bièt thu trèn thàc cùa Kièn trùc su Frank Llovd Wright 

• Càv nha dam tròng trong nhà 

• Bàn gò tu nhièn nguvèn khòi 

• Cày bac hà duòi muòi tòt cho sùc khòe 

• Thu vièn AutoCAD nòi thàt 

• Hoa giò kièn trùc 

• Tù quàn ào gò còng nghièp - Thièt kè tù quàn ào dep và hièn dai 

• Kièn trùc nhàt bàn hièn dai 

• Gò còng nghièp là gi? Chùng là Plywood, MFC, MDF và HDF, và WPB 


REFERENCES 

• Cày bac hà duòi muòi tòt cho sùc khòe 

• Sàn vuòn phong càch Zen 

• Vuòn khò Karesansu 

• 5 loi ich cày xanh trong vàn phòng 

• Lich sù cày bonsai 

• 10 loai cày tròng ràt tòt 


ARCHIVES 

. BLOG 
. NEWS 


LIÈN HÈ 

Tèn giao dich: C&G Architects Co.,Ltd 


C&G Architects (C) 2019 ALL RIGHTS RESERVED 

























